Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết 
vấn đề dân tộc được coi là một phần quan trọng trong lý thuyết và 
thực tiễn của phong trào cách mạng trên toàn thế giới. Các 
nguyên tắc này đề cao quyền tự quyết của dân tộc và khuyến 
khích sự đoàn kết giữa các dân tộc để chống lại áp bức và cai trị 
thực dân. Bài tiểu luận này sẽ trình bày về những nguyên tắc cơ 
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, 
và sự vận dụng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc giải 
quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay. 


Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết 
vấn đề dân tộc gồm có: 


1. Quyền tự quyết của dân tộc: Chủ nghĩa Mác-Lênin nhấn mạnh 
quyền tự quyết của mỗi dân tộc, bao gồm quyền tự xác định 
chính sách, văn hóa, và kinh tế của mình. Mọi quyết định quan 
trọng liên quan đến dân tộc phải được dân tộc đó tự quyết định 
một cách công bằng và tự do. Chủ nghĩa Mác-Lênin coi quyền tự 
quyết của dân tộc là nguyên tắc cơ bản. Điều này ám chỉ quyền 
của mỗi dân tộc được tự quyết định về số phận của mình, bao 
gồm việc xác định chính sách, văn hóa, kinh tế, và xã hội của 
mình. Quyền tự quyết không chỉ áp dụng cho các dân tộc lớn, mà 
còn cho các dân tộc thiểu số và dân tộc bị áp bức. Chủ nghĩa Mác- 
Lênin khẳng định rằng mỗi dân tộc có quyền được sống tồn tại và 
phát triển theo cách mà họ mong muốn. 


2. Đoàn kết giữa các dân tộc: Chủ nghĩa Mác-Lênin khuyến khích 
sự đoàn kết giữa các dân tộc để chống lại áp bức và cai trị thực 
dân. Sự đoàn kết này không chỉ mang tính chất về tinh thân mà 
còn phải được thể hiện qua việc xây dựng một hệ thống chính trị 
và kinh tế công bằng, nơi mà các dân tộc được đảm bảo quyền lợi 
và quyền tự do của mình. Điều này đòi hỏi sự đoàn kết của các 
tầng lớp trong dân tộc, bao gồm các tầng lớp công nhân, nông 
dân và các tầng lớp cận nghèo. Chủ nghĩa Mác-Lênin khuyến 


khích việc xây dựng phong trào giải phóng dân tộc, trong đó các 
tầng lớp lao động và nhân dân cùng nhau đấu tranh để đạt được 
độc lập, tự do và chủ quyền. 


3. Chống lại áp bức và cai trị thực dân: Chủ nghĩa Mác-Lênin lên 
án sự áp bức và cai trị thực dân từ phía các thực dân và bảo vệ 
quyền lợi của dân tộc bị áp bức. Đây là một phần quan trọng của 
cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho các dân tộc. Việc xây 
dựng một sự đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc là điều cần thiết 
để chống lại áp bức và cai trị thực dân. Sự đoàn kết này không chỉ 
mang tính tinh thần, mà còn phải được thể hiện trong việc xây 
dựng một hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội công bằng. Chủ 
nghĩa Mác-Lênin khuyến khích sự đối tác, hợp tác và đồng lòng 
giữa các dân tộc để bảo vệ quyền lợi chung và phát triển bền 
vững của tất cả các thành viên trong cộng đồng dân tộc. 


4.Sự phát triển văn hóa của các dân tộc: Chủ nghĩa Mác-Lênin 
quan tâm đến sự phát triển văn hóa của các dân tộc. Điều này 
bao gồm việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, ngôn ngữ, 
truyền thống và tập tục đặc trưng của mỗi dân tộc. Chủ nghĩa 
Mác-Lênin khẳng định rằng mỗi dân tộc có quyền tự quản và tự 
phát triển văn hóa của mình, đồng thời đề cao sự tôn trọng và đa 
dạng hóa văn hóa trong xã hội đa dân tộc. 


Với các nguyên tắc cơ bản này, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà 
nước Việt Nam đã áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào việc giải 
quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay. 


Để thể hiện quyền tự quyết của dân tộc, Việt Nam đã xây dựng 
một hệ thống chính trị dân chủ và phát triển một tập đoàn các 
dân tộc anh em sống chung trong một đất nước. Qua việc tổ chức 
các cuộc bầu cử và tạo điều kiện cho các dân tộc có đại diện 
trong các cơ quan quyền lực, quyền tự quyết của dân tộc thiểu số 
cũng như dân tộc khu vực được đảm bảo. 


Sự đoàn kết giữa các dân tộc cũng được coi là một ưu tiên hàng 
đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam đã xây dựng các 
chính sách và chương trình khuyến khích sự đoàn kết, tôn trọng 
và bảo vệ văn hóa, ngôn ngữ, và quyền lợi của các dân tộc thiểu 
số. Sự đoàn kết giữa các dân tộc đã đóng góp vào sự phát triển và 
ổn định của đất nước. 


Để chống lại áp bức và cai trị thực dân, Việt Nam đã chống lại sự 
cai trị của các thực dân từ phía Pháp và Mỹ trong quá khứ thông 
qua cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất quốc gia. Hiện 
nay, Việt Nam đang chống lại các hành động áp bức và xâm lược 
từ phía các nước khác đối với chủ quyền và lợi ích của mình. 


Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam vẫn còn một 
số thách thức. Đó là việc đảm bảo sự công bằng và phát triển bền 
vững cho tất cả các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số và 
khu vực kinh tế khó khăn. Đồng thời, việc bảo vệ và phát huy văn 
hóa truyền thống của các dân tộc cũng đòi hỏi sự quan tâm và 
đầu tư từ phía chính quyền và cộng đồng. 


Tóm lại, nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc 
giải quyết vấn đề dân tộc đã được áp dụng và vận dụng bởi Đảng 
và Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng một xã hội công bằng 
và đoàn kết. Tuy vẫn còn một số thách thức, nhưng Việt Nam đã 
và đang tiếp tục nỗ lực để bảo vệ và phát triển quyền tự quyết 


của dân tộc, tạo điều kiện cho sự đoàn kết và chống lại áp bức và 
cai trị thực dân. 


